PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


32 TƯỚNG ĐỨC PHẬT 
(LAKKHANA SUTTA) 


Soạn giả 
Bhikkhu Naga Maha Thera 
(Tỳ khưu Bửu Chơn) 


PL.2505 — DL.1961 


MUC LUC 


Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng... 
Sự Thực Hành Dé Phát Sanh Mỗi Tướng 
Chú Сїйїн ининин 
Báo Hiếu Phu Mẫu Ап............................... 


Phi Ló 

Bao nhiêu nhân loại trên thé gian hình dáng mặt mày 
đều khác nhau, ít có giống nhau (trừ song thai) thậm chí 
đến trong một gia đình hay gia tộc cũng khác nhau, kẻ 
được chỗ này, xấu chỗ nọ, người cao kẻ thấp, ốm mập 
khác nhau, không khi nào giông nhau như khuôn đúc. 
Tại sao vậy? Câu hỏi này làm cho nhiều tôn giáo luôn cả 
khoa học cũng khó mà giải quyết được. Nhưng theo Phật 
giáo sự khác ấy không chi hơn là: mỗi nhân vật đều do 
nơi sự hành vi khác nhau, người thích làm thiện, kẻ ưa 
làm ác, người thì tham lam ích kỷ, kẻ lại rộng lượng lợi 
tha, người thì tánh tình cộc сап hung ác, kẻ lại nhã nhàn 
hiền từ, người hống hách tự kiêu, kẻ lại khiêm tốn bình 
đăng v.v... Do sự hành vi khác nhau như thế ấy nên khi 
tái sanh lại trong quốc độ hoặc cảnh giới nào mới có 
những hình dáng khác nhau tuỳ theo tâm tánh hành vi 
trong kiếp trước. Vì vậy mà: Ít có người được đầy đủ 32 
tướng tốt và 80 phụ tướng!. Mặc dü các pháp tướng đều 
vô thường, nhưng người còn ở thế phần nhiều ai ai cũng 
muốn có tướng tốt và sắc đẹp cả. 


Đức Phật Ngài chuyển sanh từ hàng hà sa số kiếp để 
thực hiện cho tròn đủ 10 pháp ba la mật mới được những 
quả lành đê tạo ra 32 tướng tôt ây. 


! Có nhiều chỗ nói đức Phật có 32 tướng lạ và 80 phụ tướng, nhưng theo 
trong Tam tạng Pali thì có giải đủ 32 tướng còn 80 phụ tướng thì không 
thấy nói tới. Trong chú giải chỉ có kể sơ qua rằng : 80 phụ tướng ау cüng 
do 32 tướng ấy mà kë thêm ra, có tướng thì giải có 2 hoặc 3 điều vi tế 
thêm nữa, vì vậy mà mới có thêm đến 80 phụ tướng. 


5 


Bàn tăng tuỳ khả năng hiểu biết гапе phiên dịch xuôi 
theo Kinh PALI, theo thứ tự 32 tướng và nguyên nhân 
đê phát sanh lên tướng ây. 

Với sự ước mong rằng: Sau khi Quý vị độc giả đã đọc 
xong quyền kinh sẽ có nhiều quan niệm tốt tươi để thực 
nghiệm theo những phương châm mà đức Bồn sư đã từng 
thực hành trong nhiêu Кїёр trước. 

Do quả lành phiên dịch nây, xin thành tâm hôi hướng 
dên các bậc ау tô và Song thân cùng luôn tât cả chúng 
sanh ba giới, bôn loài đông chung thọ hưởng cho được 
mọi điêu hạnh phúc cho đên khi ас quả Niệt Bàn. 

Rất mong thay ! 

Bhikkhu Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chon 


Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa. 
Xin thành kính làm lễ đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc 
Alahán, là bậc Chánh biên tri. 


Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng 

Một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự nơi Bố Kim tự 
Jetavana của ông Cấp Cô Độc, trưởng giả gần thành Xá 
Vệ - SãvathI. 

Đức Phật kêu các thầy tỳ khưu mà dạy rằng: Này 
các thầy tỳ khưu, bậc vĩ nhân nào có đủ 32 tướng tốt thì 
bậc ấy chắc chắn chỉ có 2 địa vị là: 

1. Nếu bậc vĩ nhân ấy ở tại gia thì sẽ thành một vị 
chuyên luân vương có nhiêu đức hạnh thanh cao, 
có quyên thế lan rộng khắp quả địa cầu, 4 biển bao 
chung quanh làm giới hạn, xứ sở rất phong túc, có 
7 báu là: xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, vợ 
báu, hộ báu”, con báu. Ngài có rất nhiều con đều 
cường tráng anh dũng có thế đương cự lại với quân 
nghịch một cách dë dàng. Ngài trị vì xứ sở bằng 
cách đạo đức là người người nên giữ ngũ giới, vì 
vậy mà khắp lãnh thô của Ngài không có ranh giới, 
không trộm cướp, không tai nạn, của cải không cần 
gìn giữ, được phong phú, sung túc, thái bình, Ngài 


2 Có nhiều gia chủ phú hộ, giúp đỡ đức vua. 


7 


không khi nào cần dùng đến khí giới, hình phạt аё 
cai trị dân chúng. 


. Nếu Ngài xuất gia tu hành thì sẽ thành bậc Chánh 
đăng Chánh giác. 

32 tướng tốt ấy là thế nào? 32 tướng tốt ấy là: 1) 
Supatitthita райо hoti: Có 2 lòng bàn chân bằng 
thăng (phần đông lòng bàn chân đều hũng vô, người 
lòng bàn chân ít hũng vô là tượng trưng người ít 
phiền não). 2) Hetthãpädatalesu саккапі jãtãni 
honti sahassaran sanemikani sanabhikani 
sabbakara рагірӣгапі: 2 lòng bàn chân đều có hình 
bánh xe có vành đùm và 1000 cây căm mỗi khoản 
đều nhau. З) Äyatapanhi hoti: Có gót chân thật dài. 
4) Dīghangulī hoti: Có ngón chân và ngón tay thiệt 
dài và nhọn như dùi trống. 5) Mudataruna 
hatthapädo hoti: Có lòng bàn tay và bàn chân mềm 
mại. 6) Jala hatthapado hoti: Lòng bàn tay và bàn 
chân có chỉ giáng như lưới. 7) Оѕѕапкћа padohoti: 
Cổ chân hình như nói lên trên bàn chân. 8) 
Епіјапоћо hoti: Có ống quyên tròn thon như ống 
chân con hưu. 9) Thitako va anonamanto ubhohi 
pãmtalehi Jannukani parimasatI parimajjati: Có hai 
cánh tay thật dài, khi đứng dậy không cần cúi xuống 
cũng rờ đụng tới đầu gối. 10) Kosohita vatthaguyho 
hoti: Ngọc hành (dương vật) ån vào trong bọc da 
(như dương vật con vol). 11) Suvanna vanno hoti: 
Màu da vàng sạch như vàng ròng. 12) 
Sukhumacchavd hot sukhumatã  chaviya 
гајојаПат kayena na upalippatI: Da thật mịn láng 
trơn, bụi trần không đóng dính được trên thân mình. 


8 


13) Ekekalomo hoti: Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một 
sợi lông. 14) Uddhanga lomo hoti uddhangani 
lomani jātāni nīlāni апјапа vannani kundalavattäm 
dakkhina vattaka jatāni: Tắt cả lông đều cong đầu 
trở lên, ибп qua phía tay mặt, màu xanh đậm như 
bông biếc, uốn quán lại có vòng. 15) 
Brahmujugatto hoti: Thân mình ngay thăng, như 
thân mình của Trời Phạm Thiên. 16) Sattussado 
hoti: Thịt trong 7 chỗ đều no đầy bằng thăng (thịt 
cần cô, 2 lưng bàn tay, 2 lưng bàn chân, 2 bả vai). 
17) Sihapubbaddha kayo hoti: Thân mình từ phân 
nửa trở lên giỗng như thân mình con sư tử hấu. 18) 
Pittantaramso hoti: Lưng đầy bằng thăng. 19) 
Nigrodhaparimandalo hoti: Thân người đều như 
cây da hay оџа, là thân người bao cao thì sãi tay 
cũng bằng nhau. 20) Samavattakkhandho hoti: Cần 
cô đều và tròn trịa. 21) Rasaggasaggi hoti: Có 700 
sợi gân thật nhỏ châu đầu lại cuông lưỡi để lãnh lây 
hương vị khi để vô lưỡi (liền dẫn đem khắp châu 
thân). 22) Sihahanu hoti: Cằm tròn như cằm sư tử 
hoặc như trăng ngày 12. 23) Cattalisadanto hoti: Có 
40 cái răng (hàm trên 20, dưới 20). 24) Samadanto 
hot: Răng ấy rất đều đặn bằng nhau. 25) 
Aviraladanto hoti: Răng ấy rất khít khao nhau. 26) 
Susukkadatho hoti: 4 răng nhọn thật trắng và sạch. 
27) Pahũtãjivaho hoti: Lưỡi thật lớn, dài và mềm 
(có thé le ra đậy cả mặt, hay cuốn lại xỏ vào lỗ mũi 
hoặc lỗ tai được). 28) Brahmassaro hoti: Tiếng nói 
rõ rệt êm dịu như tiếng nói của trời Phạm Thiên hay 
là tiếng chim karavika. 29) Abhinila netto hoti: 


9 


Tròng con mắt đen huyền (như mắt bò con). 30) 
Gopakhumo hoti: Có lông nheo mịn như lông bò 
соп. 31) Оппа bhamukantae jātāhoti odātā 
mudutilasannibhã: Những lông mày màu trắng 
mềm mại như bông gòn. 32) Unhïsa sīso hoti: Cái 
đầu tròn trịa, tóc uốn quăn qua phía tay mặt coi hình 
như đội mão. 


Này các thầy tỳ khưu, các nhà đạo sĩ thường khoe 
mình thông hiểu 32 tướng lạ của bậc vĩ nhân, nhưng các 
nhà đạo sĩ áy không biết được bậc vĩ nhân áy thuc hành 
theo pháp nào mà có 32 tướng tốt ấy. 


Sự Thực Hành Dé Phát Sanh Mỗi Tướng 


1. Này các thầy tỳ khưu, thuở trước kia, trong 
những kiếp trước Như Lai sanh làm người đã thọ trì 
những pháp lành (kusaladhamma) không gián đoạn là 
thân, khẩu, ý hằng giữ gìn trong sạch, bố thí, trì giới, bát 
quan trai, phận sự phải thực hành đối với cha mẹ, các bậc 
Sa môn, Bà la môn những người trưởng thượng trong gia 
tộc và điều lành khác nữa. Vì vậy mà khi Như Lai tan rã 
ngũ uán được sanh về cõi trời. Lúc áy Nhu Lai duoc 
hưởng quả lành 10 điều là: tuổi thọ, màu da, sự yên vui, 
danh vọng, địa vị, sắc tướng, thinh, hương, vị, xúc đều 
của thần tiên vi tế và thanh cao cả. Khi hết phước cõi 
thiên đường trở xuống cõi trần gian sanh làm người mới 
được 2 lòng bàn chân bằng thắng khi đạp xuống hoặc giở 
lên cũng bằng thăng như nhau. Tướng lạ này nếu ở tại 
gia thì làm Vua chuyên luân vương có nhiều đức hạnh 


10 


thanh cao, quyên thé lan rộng khắp tứ phuong, có 7 báu 
V.V.. 

Nếu xuất gia thì së thành Chánh dàng Chánh giác diệt 
tận cả ái dục phiền não, không nao núng, run sợ trước 
quân nghịch bên trong và bên ngoài như tham, sân, si và 
các bậc Sa môn, Bà la môn, Chư Thiên, Ma vương, Phạm 
Thiên cả thảy. 


2. Trong những kiếp trước kia, Như Lai sanh làm 
người thường làm cho nhiều người được sự an vui, khỏi 
kinh hãi, sợ sệt, lo gìn giữ bảo bọc họ cho hợp pháp lại 
thêm bỏ của cải ra bó thí luôn cả vật phụ tùng. Do nhân 
lành áy khi hết tuổi thọ được sanh về cõi thiên đường có 
đầy đủ sự an vui lạc thú, khi tái sanh lại làm người mới 
được bàn chân có hình bánh xe, vành, đùm và 1000 cây 
căm sanh lên rõ rệt. 


3. 4. 5. Kiếp trước kia, Như Lai thường xa lánh sự sát 
sanh, huỷ bỏ hình phạt và khí giới, ghê sợ tội lỗi, có lòng 
từ bi thương xót mọi người, thường giúp đỡ nhiều điều 
lợi ích. Do nhân lành ấy ... 

Khi tái sanh lại làm người mới được 3 tướng lạ là: gót 
thật dài; ngón tay và ngón chân thật dài; thân mình giống 
như thân mình trời Phạm Thiên. 


3 Vật phụ-tùng có 10 thứ là : cơm, nước, vải, xe, tràng hoa, vật thoa mình, 
giường ghê, chỗ ở, đèn hoặc dâu. 


11 


6. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường 
cho vật thực mặn, ngọt rất quý báu cao lương và các thứ 
nước ngọt đáng ưa thích (như nước trái xoài, chuối, trâm, 
viết, thanh trà v.v..). Do nhân lành ау... 


Khi tái sanh lại làm người mới được thịt trong 7 chỗ no 
đây băng thăng. 


7. 8. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường hay tế độ mọi người trong bốn điều là: bó thí, lời 
nói cho người thương mến, làm cho người được sự lợi 
ích, hạ mình bình đăng (là không tự tôn tự đại). Do nhân 
lành ấy... 


Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là: lòng 
bàn tay, chân mêm như bông gòn; lòng bàn tay, chân có 
những chỉ như lưới giăng. 


9. 10. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường hay nói điều lợi ích, đúng theo chân lý giảng giải 
cho người được sự lợi ích, yên vui và thường hay bố thí 
pháp. Do nhân lành ấy ... 


Khi tái sanh lại làm người được 2 tướng lạ là: cô chân 
hình như nổi lên, đầu lông đều cong lên uốn quắn qua 
phía mặt. 


11. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường hay chỉ dạy cho nhiều người những nghề tầm 
thường hoặc nghề cao quý, các môn học kỹ thuật, khoa 
học và những hạnh kiểm cao thượng, như trì ngũ giới, 
bát quan trai giới hoặc giới bậc xuất gia, trong tâm nghĩ 


12 


rằng: Làm thế nào cho họ được mau hiểu biết, thực hành 
theo mau chóng khỏi phải tôn phí nhiêu thì giờ. Do nhân 
lành ду... 

Khi tái sanh làm người được 2 ống chân thon dài và tròn 
trịa giông như ông chân con hưu. 


12. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường hay đến viếng các bậc Sa môn hoặc Bà la môn dé 
hỏi đạo như уду: Bạch các Ngài, thế nào gọi là thiện? 
Thế nào gọi là ác? Hành động thế nào gọi là thấp hèn? 
Hành vi thế nào gọi là cao thượng? Sự hành động thế nào 
nên hành theo? Thế nào không nên hành theo? Sự thực 
hành thế nào làm cho ta không được sự tán hoá lợi ích? 
Sự thực hành thế nào làm cho ta được lợi ích, sự yên vui 
lâu dài? Do nhân lành ду... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người được da thật min láng 
trơn, bụi trân rót không dính được. 


13. Kiếp trước kia, Như Lai sanh làm người thường 
không sân hận, bát bình, dầu cho nhiều người đến mắng 
nhiếc cũng không hờn, không giận, không thù, không 
oán, không hãm hại cũng không tỏ vẻ buồn cho thấy rõ 
bàng thân, khâu đâu. Nhung trái lại, Như Lai cho vật trải 
ngôi, y vải thật mịn màng, mềm mại đến họ. Do nhân 
lành ấy... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được màu da như 
vàng ròng bóng láng, mịn màng, khít khao. 


13 


14. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường hay thương yêu, thân mật, tiếp đãi thân hữu đã 
cách mặt từ lâu. Tiếp độ cha mẹ, anh em, con trai gái và 
rất vui thích trong sự thuận hoà với mọi người. Do nhân 
lành ấy... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người có dương vật (ngọc 
hành) ấn trong bọc da (như dương vật con voi). Tướng 
lạ này nếu ở thế thì có nhiều ngàn người con anh dũng, 
dạn dĩ; néu xuất gia thì cũng có rất nhiều con (là đệ tử) 
dạn dĩ, sáng suốt, dễ dạy. 


15. 16. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 

thường hay suy xét tìm sự tiếp độ công chúng, tự mình 
biết được không cần ai chỉ bảo, hạng người này có đức 
lành bằng với hạng kia, biết rõ hạng người bậc hạ, trung, 
thượng để tiếp đãi cho phù hợp với trình độ, biết rõ đức 
lành của người này đáng thọ lãnh lễ vật cũng dường như 
thế này. Người kia thì nên lãnh lễ vật như thế kia, khi 
biết rõ như vậy Như Lai mới làm sự lợi ích tuỳ theo đức 
lành của mỗi bậc khác nhau. Do nhân lành ду... 
Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được 2 tướng tốt 
là: có thân mình đều đặn như cây gừa hay cây da, khi 
đứng khỏi cần phải cúi xuống nhưng 2 tay rờ đụng tới 
đầu gói. 


Tướng lạ này nếu ở tại gia có nhiều của cải đầy kho, 
đầy lắm, còn nếu xuất gia thì được 7 kho báu là: đức tin, 
trì giới, hỗ thẹn tội lỗi, chê sợ tội lỗi, nghe nhiều học 
rộng, bó thí và trí tuệ. 


14 


17. 18. 19. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm 
người thường hay ước nguyện và làm thế nào cho bá gia 
bá tánh được sự tấn hoá, sự lợi ích, sự an vui thái bình, 
nhiều đức tin, giới hạnh, tuôi thọ, trí tuệ, của cải, ruộng 
vườn, vợ con, tôi tớ, thân quyền, bầu bạn, tông môn được 
dòi dào đầy đủ. Do nhân lành йу... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được 3 tướng tốt 
là: thân mình phân nửa phía trên giống như thân mình 
con sư tử, cái lưng thật bằng thắng không có trũng vô, 
cần cô đều đặn tròn tria. 


20. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
không có hay đánh đập các loài thú băng tay, cục đât, 
cây, khí giới làm cho nó đau khô. Do nhân lành ây ... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người được lưỡi có nhiều 
sợi gân ngóc đầu lên йё lãnh vật thực khi dé vào lưỡi và 
đem vị trần ấy liền dẫn khắp trong châu thân. Tướng lạ 
này nếu ở thế Như Lai ít có binh hoạn đau khó; nếu xuất 
gia đắc thành chánh giác, có cơ thê điều hoà ít bịnh hoạn, 
đau khô. 


21. 22. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
không có liếc mắt nhìn người (với lòng sân hận) hoặc 
háy nguýt người vì lòng oán ghét. Là người có tâm ngay 
thắng chân chánh nhìn người đầy tròng con mắt hoặc 
băng cặp mắt yêu thương. Do nhân lành ду... 


15 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thi được 2 tướng tốt 
là: có cặp mắt xanh tươi đen huyện như mắt bò con, có 
lông nheo thật mịn như lông bò cái non. 


Nếu còn tại gia thì mọi người trông đến Như Lai rất vừa 
lòng thương mến, đẹp ý muôn nhìn xem không mãn 
nhãn. Nếu xuất gia đắc thành Chánh giác thì rất được vừa 
lòng đẹp ý nhiều người muốn nhìn xem bằng cách quý 
mên. 


23. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường hay dẫn đầu, làm hướng đạo cho nhiều người 
trong các điều lành như: thân, khẩu, ý trong sạch, bó thí, 
trì ngũ giới, bát quan trai, hầu hạ cha mẹ, các bậc Sa môn 
hoặc Bà la môn, các bậc trưởng lão trong gia tộc và 
những pháp lành khác. Do nhân lành ду... 


Khi tái sanh lại làm người thì được cái đầu tròn trịa, tóc 
uốn quăn qua phía tay phải coi giống như đội mão. 
Tướng lạ này khi ở tại gia thì được nhiều hạng người tuỳ 
tùng, hầu hạ, nếu xuất gia thì cũng được rất nhiều người 
tuỳ tùng như: Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Thiện nam, Tín nữ, 
Chư Thiên, A-tu-la, Long vương, Càn thát bà. 


24. 25. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường xa lánh lời nói láo, chỉ nói lời chân thật, ngay 
thắng, đáng tin cậy không nói gạt ейт người. Do nhân 
lành ау .... 


16 


Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là: mỗi sợi 
lông mọc trong mỗi lỗ đều nhau và ngóc đầu trở lên; lông 
mày màu trắng mềm mại như bông gòn. 


Hai tướng này khi ở thế thì tất cả quan quân đều nghe 
và thực hành theo huân lệnh, nêu xuât gia thì tât cả hàng 
đệ tử đêu cuôi đâu tuân nghe theo huân từ chỉ dạy. 


26. 27. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường dứt bỏ xa tránh lời nói đâm thọc, khi nghe chỗ 
này không đem lại chỗ kia làm cho 2 đàng chia rẽ hoặc 
nghe đàng kia không đem nói lại đàng này, là người ưa 
giảng hoà cho người đã chia rẽ. Người đã hoà thuận rồi 
thì nói cho càng hoà thuận thêm. Ưa thích, vui lòng với 
sự hoà hảo luôn luôn. Do nhân lành ấy ... 

Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng tốt là: có 
đúng 40 cái răng, những răng ấy rất đều và khít nhau. 


Nếu khi còn ở thế làm vua thì những quan quân tuỳ 
tùng không khi nào chia rẽ. Nếu xuất gia thành Chánh 
giác thì hàng tứ chúng cũng thuận hoà, vui vẻ không chia 
rẽ nhau. 


28. 29. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường xa lánh lời nói cộc сап, thoá mạ người, lại dùng 
lời nói vô tội, nói êm ái làm cho người để tâm thương 
mến, vừa lòng, yêu chuộng, lời nói của người ở kinh đô. 
Do nhân lành ду... 


17 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thi được 2 tướng lạ 
là: có lưỡi thật dài và lớn; tiếng nói thật rõ ràng êm dịu 
như tiếng của trời Phạm Thiên hay là chim karavika. 
Hai tướng lạ này néu ở thé thì làm vua khi nói ra điều 
chi làm cho mọi người phải kính né mà thừa hành theo; 
nếu xuất gia thì đắc thành Chánh giác tất cả các hàng tứ 
chúng đều vâng giữ hành theo lời giảng dạy của Như Lai. 


30. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 

thường xa lánh lời nói vô ích, viễn vông, lại dùng lời 
chân thật đứng đắn, theo nhân, theo quả, giảng dạy cho 
người để vào tâm, có bằng cớ dứt khoát, có lợi ích và 
đúng thì giờ. Do nhân lành ау... 
Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được cái cằm tròn 
như cằm sư tử hầu hoặc như trăng ngày 12. Tướng lạ này 
khi ở thế làm vua thì toàn thắng tất cả kẻ nghịch, nếu 
xuất gia thành Chánh giác thì kẻ nghịch bên trong là 
phiền não và quân nghịch bên ngoài là người, trời, Ma 
vương, Như Lai cũng đẹp yên không thể quấy nhiễu Như 
Lai được. 


31. 32. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người 
thường xa lánh sự nuôi mạng tà vay (Міссћһајтуа) và luôn 
luôn sanh sống bằng cách nuôi mạng chân chánh (затта 
ајтуа) là xa tránh sự lường gạt người bằng cách lường 
cân tráo đấu, йд g1á nói đồ thiệt, mưu này kế kia để gạt 
gàm người dàng nuôi mạng sống, chặt tay chân, cột trói, 
hăm he, gạt cho lạc đường để cướp giựt của cải đem về 


18 


để nuôi mạng. Do nhân lành ấy. Khi lâm chung được 
sanh về cõi thiên đường có đầy đủ 10 điều lạc thú thần 
tiên .. 

Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là: những 
răng khít khao và đều đặn; bốn cái răng nhọn thật trắng 
và sạch. 

Hai tướng lạ này nếu Như Lai ở thế thì làm Vua 
chuyên luân vương trị vì dân chúng theo đường đạo đức, 
có uy quyền khắp cả tứ phương, có 7 báu, nhiều ngàn 
người con trai đều anh dũng đẹp trừ các kẻ nghịch, xứ sở 
được dòi dào của cải, no âm, thái bình thanh trị, không 
cần đến hình phạt hoặc vũ khí. Nếu xuất gia sẽ thành 
Chánh đăng Chánh giác diệt tận cả phiền não và nhiều 
nhân vật tuỳ tùng rất trong sạch là hàng tứ chúng, Chư 
Thiên, Nhân loại, A tu la, Long vương, Càn thát bà đều 
là bậc có tâm trong sạch đến thọ giáo hộ tùng Như Lai. 


Trong tướng thứ 31 có 2 tướng thành 32 tướng lạ cả 
thảy. 


Khi Đức Thế Tôn giảng xong, các hàng tỳ khưu rất 
hoan hỉ thoả thích pháp Ngài đã giảng giải ây. 


— Dứt pháp hành để phát sanh 32 tướng tốt — 


Chú Giải 
Đức Phật có 4 pháp chan hoà — pamãna là: rupa 
pamana — sắc chan hòa (là lai láng, dôi dào sự tôt đẹp 


19 


cao quy), dhamma pamana — pháp chan hoà, ghosa 
pamana — thinh chan hoà, /о/ира pamana — vui thích 
cách binh dàng chan hoà. 

Giải: Có người thích sắc tướng tốt của Ngài rồi vào tu 
hoặc phát tâm trong sạch làm điều thiện cũng có. Có 
người thích Ngài vì pháp cao thượng, vi tế, hợp lý rồi tu 
theo. Có người ưa thích tiếng thanh bai, tao nhã, êm ái 
nghe thật rõ ràng êm dịu như tiếng chim karavika rồi tu 
theo cũng có. Có người lại mến thích vì có tâm bình đăng 
dầu cho người giàu kẻ nghèo đem món chi đến dâng cúng 
Ngài thì Ngài thọ dụng một cách vui vẻ không phân biệt 
vật cao quý hay thấp hèn vì vậy mà phường hạ lưu rất 
mến và theo thọ giáo với Ngài. Về sự thấy tướng tốt của 
Ngài mà pháp tâm trong sạch. 

Lúc Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến độ con một 
bà-la-môn vì quá bón хёп, con đau không lo thuốc sợ tốn 
tiền hao của để đến gần chết, lại sợ người tới nhà thăm 
tốn trầu cau nên cho làm trại kế mé đường trước cửa 
công, tính khi nào con chét thi dem thiéu liën khói phåi 
ai tới nhà bận rộn. Đức Phật biết được đến đứng gần bên 
trại ấy, cậu trai thấy dung nhan Đức Phật rất đẹp có hào 
quang sáu màu phát tâm trong sạch muốn đưa tay lên 
đảnh lễ nhưng vì đã kiệt sức nên gió lên không nổi, Đức 
Phật biết được tâm đang trong sạch khăn khít với hình 
ảnh Ngài (Buddharamana). Ngài liền đi khỏi nơi áy, 
dóng thời cậu trai ду cũng tắt hơi. Liền khi ấy được sanh 
về cối Trời Đạo Lợi. 


‚ Hoặc như ông Vakkali con một nhà thương gia, khi 
đên nghe pháp Đức Phật, thây Ngài có 32 tướng tôt phát 


20 


tâm thương mến Ngài rồi vào xin xuất gia. Khi xuất gia 
xong, ông không lo học hành chi cả, chỉ mỗi ngày thọ 
thực xong chờ đến giờ hội họp thì vào để nhìn xem dung 
nhan Đức Phật. Đức Phật biết nhưng không nói chi chờ 
cho duyên lành ông Vakkali đầy đủ. Một hôm duyên lành 
ông đã đến, Đức Phật bèn đuôi ông đi không cho ông ở 
để nhìn xem Đức Phật nữa. Ông Vakkali rất buồn rầu, 
chán nản và nghĩ rằng: Ta vì thương Đức Phật nên xuất 
gia ý muốn để nhìn xem Ngài cho thoả mãn. Nhưng Ngài 
lại đuổi ta đi không cho ở để xem nữa, như vậy ta còn 
sống làm chi, thôi ta lên núi nhảy xuống tự vận cho ròi. 
Tính xong ông di thăng lên chót núi, còn dang ngòi nhó 
lại Đức Phật rồi sẽ tự vận. Vừa khi ấy Đức Phật Ngài 
phóng hào quang đến trước mặt thầy tỳ khưu Vakkali và 
kêu răng: Này con, Như Lai ở đây! Ông Vakkali rất vui 
mừng vì cho Đức Phật cũng còn thương mình. Kế tiếp 
đức Thế Tôn mới thuyết pháp cho ông nghe rằng: “Yo 
Dhammam passati so mam passati. Yomam passati so 
dhammam passati — Ai thấy được pháp gọi là thấy Như 
Lai. Ai thấy được Như Lai cũng gọi là thấy pháp”. 


Hơn nữa, này ông Vakkali, thân này dầu cho tốt đẹp đến 
đâu một ngày kia phải tiêu hoại không bền, khổ não, vô 
ngã cả, ông không nên quyền luyến chi đến thân ué truoc 
này. Khi thuyết xong, ông Vakkali đắc A-la-hán luôn cả 
huệ phân tích liền bay đến chỗ Phật ngự dành lễ đức Thế 
Tôn. 

Giải tới đây để chỉ rõ cho thấy, có người vì quá trong 
sạch, thoả thích với tướng tốt của Ngài mà được sanh về 
nhàn cảnh hoặc bỏ hết mọi sự đời xuất gia cho đến khi 
đắc đạo quả cũng có. 


21 


- Dứt 32 tướng tốt của Đức Phật- 
Soạn xong tại P. Penh mùa На năm Тап Sứu, PL. 


2505 – DL. 1961 


Bhikkhu Naga Maha Thera — Tỳ khưu Вии Chơn 
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân 


Hiệu đề thập ngoạt hoài thai 
Tam niên nhũ bộ ai ai cho 
tường. 

Кё ra mỗi sự trăm đường 
Nghe thời phải gắng cho 
thường chớ sai. 

Dặn dò già trẻ gái trai 
Tưởng công cha khổ, nhớ 
hoài mẹ lao. 

Trước thưa huynh đệ nhậm 
ngôn 

Sau cùng thiện tín đồng 
môn đạo tình 

Hằng ngày lạy Phật tụng 
kinh 

Ráng tu thiền định sửa mình 
trì trai. 

Thập thiện гапе giữ hỡi ai! 
Tứ ân báo đáp chẳng sai 
phận mình. 

Nhớ khi sanh sản khổ hình 
Trăm cay ngàn đắng muôn 
ngàn so đo 

Thọ thai lòng mẹ thêm lo 


Đắng cay mẹ vẫn không nao 
Làm con phải nhớ công lao 
sanh thành. 

Thập ngoạt nhứt tử nhứt 
sanh 

Tam niên gầy ốm mòn xanh 
thân mình. 

Từ tâm mẹ rất thậm tình 
Khi con la khóc luôn mình 
bông đai. 

Máu tươi từ ngực chảy ngay 
Biến thành sữa lỏng йё гау 
nuôi con. 

Thân không bao quản hao 
mòn, 

Nếu khi đau yếu lại còn chạy 
quay 

Công mẹ giặt rửa liền tay 
Chăm lo con trẻ bao nài thối 
hôi. 

Đang đêm thổ tả lôi thôi 

Mẹ cha bỏ ngủ rửa nôi lau 
mình 

Rủi khi binh hoạn linh tinh 


22 


Chín tháng chăng dám ăn no 
bao giò. 

Năm canh giấc ngủ tờ mờ 
Cưu mang thai trẻ trông chờ 
lo âu 

Nghĩ càng luy nhỏ thâm bâu 
Khổ thân từ mẫu ruột đau 
như dân. 

Khi sanh tán loạn tâm thần 
Khó khăn sanh đẻ nửa mừng 
nửa lo. 

Chậm xó cha thật buồn so 
Có khi bái tử chờ cho số 
lòng. 

Nhớp nhơ trong chốn cử 
phòng 

Cúi đầu chờ trẻ số lòng cho 
mau. 

Lớn khôn phải nghĩ trước 
sau 

Công ơn cha mẹ tả sao cho 
cùng. 

Phải nằm một tháng trong 
cung 

Ô trì huyết máu làm xung 
hao mòn. 

Lá cây đầy nước nồi tròn 
Lửa gây hừng hực dưới 
giường biệt bao. 


Chân không bén đất tình 
hình âu lo. 

Con cười mẹ cũng vui cho 
Con khóc mẹ lại buồn xo lo 
lường. 

Thương con chịu khổ trăm 
đường 

Dưỡng nuôi khôn lớn đoạn 
trường biêt bao. 

Làm người phải nhớ ơn cao 
Đáp ân cha mẹ công lao sanh 
thành. 

Капо noi gương sự tu hành 
Trau tâm sửa tánh làm lành 
thêm lên. 

Dắt dìu cha mẹ đôi bên 
Trên đường sáng suốt đồng 
lên Niệt Bàn. 

Hưởng miền cực lạc thanh 
nhàn 

Thoát vòng khổ não muôn 
ngàn tử sanh. 

Báo ân phụ mẫu đành rành 
Mong cầu trăm họ thực hành 
chớ quên. 


Ty khưu Вии Chon 


